Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa 
(Trọn bộ 24 tập) 


Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm 
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 

Sàigòn 1998 


~== 0O --- 


Tập 1 
Quyên Thứ 3 
Hội Thứ Nhất 


PHÁM HỌC QUÁN 
Thứ 2 - 1 


Bấy giò, Đức Thế Tôn biết các thế giới hoặc Thiên, Ma, Phạm, hoặc các Sa-môn, hoặc Bà-la- 
môn, hoặc Kiện- đạt-phược, hoặc A-tô- lạc, hoặc các Long thần, hoặc các chúng Bồ-tát Ma-ha-tát, là kẻ 
trụ thân rốt sau nối ngôi tôn vị hoặc bao nhiêu tắt cả người, chẳng phải người đã có duyên thầy đều 
đã đến nhóm họp, mới bảo với cụ thọ Xá-lợi-tử rằng: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đối với tất cả pháp 
bình đẳng giác tất cả tướng, là nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Khi đó, Xá-lợi-tử nghe Phật vừa nói, vui mừng nháy nhót, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến chỗ 
Phật, đầu lễ hai chân, lệch che vai bên tả, gối bên hữu chấm đất, chấp tay cung kính mà thưa Phật 
rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Vì sao Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đối với tất cả pháp bình đẳng giác tất cả 
tướng mà phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa? 


Phật bảo cụ thọ Xá-lợi-tử rằng: Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát nên lấy vô trụ làm phương 
tiện, để an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là vì sở trụ và năng trụ chẳng khá được vậy. Các Bồ-tát Ma-ha- 
tát nên lấy vô xả mà làm phương tiện, để viên mãn Bồ thí Ba-la-mật-đa, là vì kẻ thí, kẻ cho và của bị 
thí đều chẳng khá được vậy. Các Bồ-tát Ma-ha-tát nên lấy vô hộ mà làm phương tiện, để viên mãn 
Tịnh giới Ba-la-mật-đa, là vì tướng phạm và không phạm chẳng khá được vậy. Các Bồ-tát Ma-ha-tát 
nên lấy vô thủ mà là phương tiện để viên mãn An nhẫn Ba-la-mật-đa, là vì tướng động và bất động 
chẳng khá được vậy. Các Bồ-tát Ma-ha-tát nên lấy vô cần mà làm phương tiện, để viên mãn Tỉnh tiến 
Ba-la-mật-đa, là vì thân và tâm siêng hay lười chẳng khá được vậy. Các Bồ-tát Ma-ha-tát nên lấy vô 
tư làm phương tiện, để viên mãn Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, là vì hữu ý vị hay vô ý vị chẳng khá được vậy. 
Các Bồ-tát Ma-ha-tát nên lấy vô trước mà làm phương tiện, để viên mãn Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là vì 
tánh tướng của các pháp chẳng khá được vậy. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm 
phương tiện, đê viên mãn: bôn niệm (trụ, bôn chánh đoạn, bôn thân túc, năm căn, năm lực, bảy đăng 
giác chỉ, tám thánh đạo chỉ. Vì ba mươi bảy Bô-đề phân pháp nây đêu chăng khá được vậy. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện để viên 
mãn pháp môn không giải thoát, môn vô tướng giải thoát và môn vô nguyện giải thoát, là vì ba môn 
giải thoát này đêu chăng khá được vậy. 

Các Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện để viên 


mãn bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Vì tĩnh lự, vô lượng và vô sắc định đều chẳng khá 
được vậy. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc làm phương tiện, để viên 
mãn tám giải thoát, tám thăng xứ, chín thứ đệ định, mười biên xứ. Vì giải thoát, thăng xứ tháy cho 
đên biên xứ đêu chăng khá được vậy. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện để viên 
mãn chín tưởng là: tưởng phình bụng, tưởng nứt da, tưởng chảy mủ, tưởng đỏ bằm, tưởng ứ xanh, 
tưởng chim mỗ nuốt, tưởng lìa tan, tưởng xương Sọ, tưởng đốt thiêu và tưởng tất cả thế gian chắng 
thể nào bảo tồn được. Vì các tưởng như thế đều chẳng khá được vậy. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, để nên 
viên mãn mười tùy niệm là: Phật tùy niệm, Pháp tùy niệm, Tăng tùy niệm, giới tùy niệm, xả tùy niệm, 
thiên tùy niệm, thở vào ra tùy niệm, nhàm chán tùy niệm, chết tùy niệm và thân tùy niệm. Vì các tùy 
niệm này đều chẳng khá được vậy. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện để nên 
viên mãn mười tưởng là: tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng chết, 
tưởng tất cả thế gian chẳng đáng vui, tưởng nhàm ăn, tưởng dứt, tưởng lìa và tưởng diệt. Vì các tưởng 
như thế đều chăng khá được vậy. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện để nên 
viên mãn mười một trí là: trí khô, trí tập, trí diệt, trí đạo, trí tận, trí vô sanh, trí pháp, trí loại, trí thê 
tục, trí tha tâm và trí như thuyềt. Vì các trí như thê đêu chăng khá được vậy. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện để nên 
viên mãn tam-ma-địa có tâm có từ, tam-ma-địa không tâm duy từ, tam-ma-địa không tâm không từ. 
Vì ba pháp đăng trì này đêu chăng khá được vậy. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện để nên 
viên mãn căn chưa biêt sẽ biêt, căn đã biêt và căn biêt đủ. Vì các căn như thê đêu chắng khá được vậy. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện để nên 
viên mãn quán bât tịnh xứ, quán biên mãn xứ, nhât thiệt trí trí và Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na. Vì năm 
món như thê đêu chăng khá được vậy. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện để nên 
viên mãn bôn nhiệp sự, bôn thắng trụ, ba minh, năm nhãn, sáu thân thông, sáu Ba-la-mật-đa. Vì sáu 
món như thê đêu chăng khá được vậy. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện để nên 
viên mãn bảy của thánh, tám giác đại sĩ, chín chỗ hữu tình ở, pháp môn trí đà-la-ni và môn tam-ma- 
địa. Vì nắm món như thê đêu chăng khá được vậy. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện để nên 
viên mãn mười địa, mười hạnh, mười nhân và hai mươi tăng thượng ý lạc. Vì bôn món như thê đêu 
chăng khá được vậy. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện để nên 
viên mãn mười lực của Như Lai, bôn vô sở úy, bôn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bât cộng, ba 
mươi hai tướng đại sĩ và tám mươi tùy hảo. Vì sáu món như thê đêu chắng khá được vậy. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện để nên 
viên mãn pháp vô vong thât, tánh hăng trụ xả, nhật thiết trí, đạo tướng trí, nhật thiệt tướng trí và 
nhật thiêt tướng vỉ diệu trí. Vì sáu pháp như thê đêu chăng khá được vậy. 


Các Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện để nên 
viên mãn đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xá và kỳ dư bao nhiêu vô lượng vô biên Phật Pháp. Vì pháp như 
thê đêu chăng khá được vậy. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn mau chứng được Nhất thiết trí trí, nên học 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Nêu Bô-tát Ma-ha-tát muôn mau viên mãn nhât thiết trí, đạo tướng trí, nhât 
thiêt tướng trí, nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn mau viên mãn nhất thiết hữu tình tâm hành tướng trí, nhất thiết 
tướng vi diệu trí, nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn bứng gốc tất cả phiền não tập khí, nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn vào Bồ-tát chánh tánh ly sanh, nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn vượt khỏi bậc Thanh văn và Độc giác, nên học Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn trụ bậc Bồ-tát bất thối chuyền, nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được sáu món nhanh chóng thần thông, nên học Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn biết tất cả việc sai khác nơi tâm hành và chỗ đến của hữu tình, nên 
học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn hơn tất cả trí huệ tác dụng của Thanh văn và Độc giác, nên học 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được tất cả pháp môn đà-la-ni, môn tam-ma-địa, nên học Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đem một niệm tùy hỷ cùng tâm, vượt hơn bấy nhiêu bồ thí của tất 
cả Thanh văn và Độc giác, nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đem một niệm tùy hỷ cùng tâm, vượt hơn bấy nhiêu tịnh giới của 
tât cả Thanh văn và Độc giác, nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đem một niệm tùy hỷ cùng tâm, vượt hơn bấy nhiêu định huệ giải 
thoát, giải thoát tri kiên của tât cả Thanh văn và Độc giác, nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đem một niệm tùy hỷ cùng tâm, vượt hơn tĩnh lự, giải thoát, đẳng 
trì thảy cho đên các thiện pháp khác của tầt cả Thanh văn và Độc giác, nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đem một niệm chỗ tu thiện pháp vượt hơn thiện pháp của tất cả dị 
sanh, Thanh văn và Độc giác, nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn hành chút phần bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tỉnh tiến, tĩnh lự và bát- 
nhã mà vì các hữu tình phương tiện khéo léo hôi hướng Vô thượng Chánh đăng Bô-đêề, bèn được vô 
lượng vô biên công đức, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


_— Lại nữa, Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn cho chỗ tu Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh 
tiên, Tĩnh lự và Bát-nhã Ba-la-mật-đa lìa các chướng ngại mau được viên mãn, thời nên học Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. 


Nếu các Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được đời đời thường thấy các Đức Phật, hằng nghe Chánh 
pháp, được Phật giác ngộ, nhò Phật nhớ nghĩ dạy răn dạy trao, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được thân Phật, đủ ba mươi hai tướng đại trượng phụ, tám mươi 
tùy hảo viên mãn trang nghiêm, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


_Nếu Bằ-tát Ma-ha-tát muốn đời đời thường nhớ kiếp sống đời trước, trọn chẳng quên mắt tâm 
Đại Bô-đề, xa lìa bạn ác, gần gũi bạn lành, hăng tu hạnh Bô-tát Ma-ha-tát, thời nên học Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đời đời đủ đại oai đức, xô chúng ma oán, dẹp các ngoại đạo, thời 
nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được đời đời xa la tất cả phiền não nghiệp chướng, thông đạt các 
pháp tâm không quái ngại, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đời đời được thiện tâm, thiện nguyện và thiện hành nối nhau 
thường không lười bỏ, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn sinh vào nhà Phật, vào bực đồng chơn, thường chẳng xa lìa các 
Đức Phật và Bô-tát, thì nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đời đời được đầy đủ các tướng hảo đoan nghiêm như Phật, tẤt cả 
hữu tình trông thầy vui mừng phát khởi tâm Vô thượng Chánh đăng chánh giác, mau thành xong 
được các Phật công đức, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đem các món thắng thiện căn lực, tùy ý hay dẫn phát đồ thượng 
diệu cúng cụ đề cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen tât cả các Đức Như Lai Ứng Chánh Đắng 
Giác, khiên cho các thiện căn chóng được viên mãn, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn thỏa mãn cho tất cả hữu tình những sở cầu: Ăn uống, áo mặc, 
giường chõng, đồn nằm, bệnh hoạn thuốc men, các món hoa hương, đèn sáng, xe cưỡi, vườn rừng, của 
cải, lúa gạo, ngọc quý, đồ trang sức báu, kỹ nhạc và kỳ dư các món thượng diệu đồ vui, thời nên học 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn khéo an lập tất cả hữu tình khắp nơi cõi hư 
không, cõi pháp, cõi đời, đêu khiên an trụ Bô thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiên, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được phát khởi một niệm thiện tâm để được công đức, cho đến an 
ngôi nơi tòa diệu Bô-đề chứng Vô thượng Chánh đăng Bô-đề cũng chăng cùng tận, thời nên học Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được mười phương các Phật thế giới, tắt cả Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác và các chúng Bô-tát Ma-ha-tát chung cùng khen ngợi, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Ộ Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn một phen phát tâm, liền có thể khắp đến các cõi mười phương như 
hăng sa đề cúng dường các Đức Phật, lợi lạc cho hữu tình, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn phát ra một tiếng liền có thể khắp nhẫy cảm hóa các cõi mười 
phương như hắng sa đề ngợi khen các Đức Phật, dạy dỗ hữu tình, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn một niệm ngắn an lập tất cả hữu tình trong thế giới các Đức Phật 
mười phương hăng sa thảy đêu khiên tập học thập thiện nghiệp đạo, thọ tam quy, hộ trì câm giới, thì 
nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bằ-tát Ma-ha-tát muốn một niệm ngắn an lập tất cả hữu tình trong thế giới các Đức Phật 
mười phương hăng sa thảy đêu khiên học tập bôn tính lự, bôn vô lượng tâm, bôn vô sắc định, được 
năm thân thông, nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bằ-tát Ma-ha-tát muốn một niệm ngắn an lập tất cả hữu tình trong thế giới các Đức Phật 
mười phương hăng sa thảy khiên trụ Đại thừa, tu hạnh Bô-tát mà chắng hủy báng các thừa khác, thời 
nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


__ Nếu Bằ-tát Ma-ha-tát muốn nối dòng giống Phật khiến chẳng dứt mắt, hộ gia tộc Bồ-tát khiến 
chăng quay lui, nghiêm tịnh cõi Phật cho chóng hoàn thành, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn thông đạt nội không, ngoại không, nội ngoại 
không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vỉ không, tất cảnh không, vô tế 
không, tán không, vô biến dị không, bốn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết 
pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, thời nên học 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn thông đạt nhất thiết pháp chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư 
vọng tánh, bât biên dị tánh, bình đăng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tê, hư không giới 
và bât tư nghì giới, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn thông đạt tất cả pháp tận sở hữu tánh, như sở hữu tánh, thời nên 
học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn thông đạt tánh tất cả pháp nhơn duyên, đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn thông đạt tất cả pháp như huyếễn, như mộng, như vang, như 
tượng, như bóng sáng, như ánh năng, như không hoa, như thành tâm hương, như việc biên hóa, duy 
tâm sở hiện cả tánh lần tướng đêu trồng không, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn biết Tam thiên đại thiên thế giới, hư không, đại địa, các núi, biển 
cả, sông nhỏ, sông lớn, ao chăm, khe, hang, vũng, hô, địa thủy hỏa phong và các lượng cực vi, thời nên 
học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn chẻ một lông ra làm trăm phần, rồi lấy một phần sợi lông cử lên 
hết những nước trong biển cả, sông lớn nhỏ, ao, chằm, khe, hang, vũng, hồ ở trong Tam thiên đại 
thiên thế giới, bỏ để vô biên thế giới ở phương khác, mà chẳng xúc hại các sinh loại chủng tộc, thì nên 
học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


_ Nếu Bằ-tát Ma-ha-tát thấy có kiếp hỏa cháy khắp Tam thiện đại thiên thế giới, cháy suốt trời 
đât, muôn đem một hơi thôi khiên cho tắt, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát thấy có chỗ nương của Tam thiên đại thiên thế giới là phong luân thổi 
đánh vọt lên, sắp thối cả Tam thiên đại thiên thế giới: núi Tô-mê-lô, núi Đại Tô-mê-lô, núi Luân-vi, 
núi Đại Luân-vi và các núi lớn nhỏ, đại địa các vật thảy, nát như cám tắm, muốn đem một ngón tay 
ngăn sức gió kia khiến dứt chẳng khởi lên, thì nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn ở trong Tam thiên thế giới một lần ngồi xếp bằng mà đầy nhẫy cả 
hư không, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đem một lông buộc lấy Tam thiên đại thiên thế giới, núi Tô-mê-lô, 
núi Đại Tô-mê-lô, núi Luân-vi, núi Đại Luân-vi và các núi lớn nhỏ, đại địa các vật, đem vứt qua vô 
lượng vô sô vô biên thê giới phương khác, mà chăng xúc hại các loại hữu tình, thì nên học Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đem một món ăn, một hoa, một hương, một tràng, một lọng, một 
phan, một trướng, một đèn và một kỹ nhạc thảy, để cúng dường cung kính ngợi khen các cõi ở mười 
phương như hằng hà sa tất cả các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng đệ tử, không đâu 
chẳng đầy đủ, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn bình đẳng an lập các hữu tình ở các cõi mười phương như hằng hà 
sa, khiến cho trụ nhóm giới, hoặc trụ nhóm định, hoặc trụ nhóm huệ, hoặc trụ nhóm giải thoát, hoặc 
trụ nhóm giải thoát tri kiến, hoặc an trụ quả Dự lưu, hoặc trụ quả Nhất lai, hoặc trụ quả Bắt hoàn, 
hoc trụ quả A-la-hán, hoặc trụ Bồ-đề của Độc giác và cho đến hoặc khiến vào cõi Vô dư y Bát-niết- 
bàn, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, năng như thật biết bố 
thí được đại quả báo như thế, nghĩa là như thật biết bố thí như thế được sinh đại tộc Sát-đế-lợi, bố thí 
như thế được sinh đại tộc Bà-la-môn, bố thí như thế được sinh đại tộc Trưởng giả, bố thí như thế 
được sinh đại tộc Cư sĩ, bố thí như thế được sinh trời Tứ đại thiên vương chúng, hoặc sinh trời Ba 
mươi ba, hoặc sinh trời Dạ-ma, hoặc sinh trời Đỗ-sử-đa, hoặc sinh trời Lạc biến hóa, hoặc sinh trời 
Tha hóa tự tại. Nhờ bố thí này mà được Sơ tĩnh lự, hoặc Đệ nhị tĩnh lự, hoặc Đệ tam tĩnh lự, hoặc Đệ 
tứ tĩnh lự. Nhờ bố thí này mà được định Không vô biên xứ, hoặc định Thức vô biên xứ, hoặc định Vô 
sở hữu xứ, hoặc định Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhờ bố thí này mà được ba mươi bảy Bồ-đề phần 
pháp. Nhờ bố thí này mà được ba môn giải thoát. Nhờ bố thí này mà được tám giải thoát, hoặc tám 
thắng xứ, hoặc chín thứ đệ định, hoặc mười biến xứ. Nhờ bố thí này mà được môn đà-la-ni, hoặc môn 
tam-ma-địa. Nhờ bố thí này mà được vào Bồ tát Chánh tánh ly sanh. Nhờ bố thí này mà được Cực hỷ 
địa, hoặc Ly cấu địa, hoặc Phát quang địa, hoặc Diệm huệ địa, hoặc Cực nan thắng địa, hoặc Hiện tiền 
địa, hoặc Viễn hành địa, hoặc Bất động địa, hoặc Thiện huệ địa, hoặc Pháp vân địa. Nhờ bố thí này 
mà được năm mắt Phật, hoặc sáu thần thông. Nhờ bố thí này mà được Phật mười lực, hoặc bốn vô sở 
úy, hoặc bốn vô ngại giải, hoặc mười tám pháp Phật bắt cộng, hoặc đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhờ 
bố thí này mà được ba mươi hai tướng đại trượng phu, hoặc tám mươi tùy hảo. Nhờ bố thí này mà 
được pháp vô vong thất, hoặc tánh hằng trụ xả. Nhờ bố thí này mà được nhất thiết trí, hoặc đạo 
tướng trí, hoặc nhất thiết tướng trí. Nhờ bố thí này mà được quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả 
Bắt hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc Bồ-đề của Độc giác, hoặc được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 
Năng như thật biết tịnh giới, an nhẫn, tỉnh tiến, tĩnh lự và bát-nhã như thế được đại quả báo cũng lại 
như vậy. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, năng như thật biết: 
Bồ thí phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Bồ thí Ba-la-mật-đa, bố thí phương tiện khéo léo 
như thế có thể viên mãn Tịnh giới Ba-la-mật-đa, bố thí phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn 
An nhẫn Ba-la-mật-đa, bố thí phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, 
bố thí phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, bố thí phương tiện khéo 
léo như thế có thể viên mãn Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Năng như thật biết: Tịnh giới phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tịnh giới Ba-la- 
mật-đa, tịnh giới phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn An nhẫn Ba-la-mật-đa, tịnh giới 
phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, tịnh giới phương tiện khéo léo 
như thế có thể viên mãn Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, tịnh giới phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tịnh giới phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Bố thí Ba-la-mật-đa. 


Năng như thật biết: An nhẫn phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn An nhẫn Ba-la- 
mật-đa, an nhẫn phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, an nhẫn 
phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, an nhẫn phương tiện khéo léo 
như thế có thể viên mãn Bát-nhã Ba-la-mật-đa, an nhẫn phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn 
Bồ thí Ba-la-mật-đa, an nhẫn phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tịnh giới Ba-la-mật-đa. 


Năng như thật biết: Tỉnh tiến phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tỉnh tiến Ba- la- 
mật-đa, tỉnh tiến phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, tỉnh tiến 
phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tỉnh tiến phương tiện khéo léo 


như thế có thể viên mãn Bồ thí Ba-la-mật-đa, tỉnh tiến phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn 
Tịnh giới Ba-la-mật-đa, tỉnh tiên phương tiện khéo léo như thê có thê viên mãn An nhân Ba-la-mật- 
đa. 


Năng như thật biết: Tĩnh lự phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tĩnh lự Ba-la-mật- 
đa, tĩnh lự phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tĩnh lự phương tiện 
khéo léo như thế có thể viên mãn Bồ thí Ba-la-mật-đa, tĩnh lự phương tiện khéo léo như thế có thể 
viên mãn Tịnh giới Ba-la-mật-đa, tĩnh lự phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn An nhẫn Ba- 
la-mật-đa, tĩnh lự phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa. 


Năng như thật biết: Bát-nhã phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa, bát-nhã phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Bồ thí Ba-la-mật-đa, bát-nhã phương tiện 
khéo léo như thế có thể viên mãn Tịnh giới Ba-la-mật-đa, bát-nhã phương tiện khéo léo như thế có thể 
viên mãn An nhẫn Ba-la-mật-đa, bát-nhã phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tỉnh tiến Ba- 
la-mật-đa, bát-nhã phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tĩnh lự Ba-la-mật-đa. 


Khi đó, Xá-lợi-phất thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Vì sao Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa, năng như thật biết bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tỉnh tiến, tĩnh lự và bát-nhã do 
phương tiện khéo léo vậy, mà có thể viên mãn Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự và Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa? 


Phật bảo cụ thọ Xá-lợi-phất rằng: Các Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà 
năng như thật biết là nếu Bồ-tát Ma-ha-tát lẫy vô sở đắc mà làm phương tiện tu hành Bồ thí Ba-la- 
mật-đa, rõ thấu tất cả kẻ thí, kẻ nhận và những vật bị thí đều chẳng khá được. Như vậy bố thí phương 
tiện khéo léo năng mãn Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


_— Nếu Bằ-tát Ma-ha-tát lấy vô sở đắc mà làm phương tiện tu hành Tịnh giới Ba-la-mật-đa, rõ 
thâu tât cả tướng phạm và không phạm điêu chăng khá được. Như vậy tịnh giới phương tiện khéo léo 
năng mãn Tịnh giới, An nhân, Tỉnh tiên, Tĩnh lự, Bát-nhã, Bô thí Ba-la-mật-đa. 


: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát lấy vô sở đắc mà làm phương tiện tu hành An nhẫn Ba-la-mật-đa, rõ 
thầu tât cả tướng động, bât động mà chăng khá được. Như vậy an nhần phương tiện khéo léo năng 
mãn An nhân, Tỉnh tiên, Tĩnh lự, Bát-nhã, Bô thí, Tịnh giới Ba-la-mật-đa. 


: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát lấy vô sở đắc mà làm phương tiện tu hành Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, rõ 
thâu tâầt cả thân và tâm, siêng hay lười đêu chắng khá được. Như vậy tỉnh tiên phương tiện khéo léo 
năng mãn Tỉnh tiên, Tĩnh lự, Bát-nhã, Bô thí, Tịnh giới, An nhân Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bằ-tát Ma-ha-tát lấy vô sở đắc mà làm phương tiện tu hành Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, rõ thấu 
tât cả có ý vị hay không ý vị đêu chăng khá được. Như vậy tĩnh lự phương tiện khéo léo năng mãn 
Tĩnh lự, Bát-nhã, Bô thí, Tịnh giới, An nhân, Tỉnh tiên Ba-la-mật-đa. 


: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát lấy vô sở đắc mà làm phương tiện, tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, rõ 
thâu tât cả các pháp hoặc tánh hoặc tướng đêu chăng khá được. Như vậy bát-nhã phương tiện khéo 
léo năng mãn Bát-nhã, Bô thí, Tịnh giới, An nhân, Tỉnh tiên, Tĩnh lự Ba-la-mật-đa. 


„ Lại nữa, Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được bao nhiêu công đức của tất cả Như Lai 
Ứng Cúng Chánh Đắng Giác quá khứ, hiện tại và vị lai, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được đi đến khắp bờ bên kia của các pháp hữu vi vô vi, thời nên 
học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Nêu Bô-tát Ma-ha-tát muôn cùng tận các pháp chơn như, pháp giới, pháp 
tánh, vô sanh, thực tê ở quá khứ, vị lai và hiện tại, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn cùng với tất cả Thanh văn và Độc giác mà làm kẻ dẫn đầu, thời 
nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Nêu Bô-tát Ma-ha-tát muôn cùng với tât cả các Đức Phật mà làm kẻ 


thân thị giá, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn cùng với Đức Phật mà 
làm kẻ nội quyên thuộc, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được đời đời đầy đủ đại quyến thuộc, thời nên học Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn cùng với Bồ-tát thường làm quyến thuộc, thời nên học Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn thanh tịnh thân khí để kham thọ thế gian cúng dường cung 
kính, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn xô dẹp hẳn lòng xan tham, nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Nếu Bồ- 
tát Ma-ha-tát muốn vĩnh viễn chẳng khởi các lòng phạm giới, nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Nếu Bồ- 
tát Ma-ha-tát muốn trừ bỏ hắn các lòng hờn giận, nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Nếu Bồ-tát Ma-ha- 
tát muốn dứt bỏ hắn các lòng biếng trễ, nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn 
lặng dứt hẳn các lòng tán loạn, nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn xa hẳn các 
lòng ác huệ, nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn khắp an lập tất cả hữu tình ở việc thí tánh phước nghiệp, giới tánh 
phước nghiệp. tu tánh phước nghiệp, nơi việc cúng hâu phước nghiệp và nơi việc có chỗ nương phước 
nghiệp, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được năm mắt là mắt thịt, mắt trời, mắt huệ, mắt pháp và mắt 
Phật, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đem thiên nhãn để thấy khắp thế giới các Phật, 
tẤt cả các Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đắng Giác ở mười phương hằng hà sa thảy, thời nên học 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đem thiên nhĩ để nghe khắp thế giới các Phật, tất 
cả các Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác thuyết lên Chánh pháp ở mười phương hằng hà sa 
thảy, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn như thật biết pháp tâm và tâm sở của tất cả các Đức Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Đẳng Giác ở các cõi mười phương như hằng hà sa, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Nếu Bằ-tát Ma-ha-tát muốn ở thế giới các Phật trong mười phương hằng hà sa thảy, mỗi chỗ mỗi chỗ 
để nghe Chánh pháp thường không lười bỏ, tùy pháp đã được nghe cho đến Vô thượng Chánh đẳng 
Bồ-đề, trọn chẳng quên mất, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn thấy các thứ cõi Phật thế giới mười phương ở đời quá khứ, vị lai 
và hiện tại, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn ở đời quá khứ, vị lai và 
hiện tại mười phương các Đức Phật thuyết ra tất cả Khế kinh, Ứng tụng, Ký biệt, Phúng tụng, Tự 
thuyết, Nhân duyên, Bản sự, Bốn sanh, Phương quảng, Hy pháp, Thí dụ và Luận nghị; các Thanh văn 
thầy, hoặc nghe chẳng nghe, đều có thể thông đạt nghĩa thú rất thắm sâu, thì nên học Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn ở đời quá khứ, vị lai và hiện tại các Đức Phật mười phương nói ra 
pháp môn, tự mình năng thọ trì đọc tụng thông suôt, khéo hiêu rõ nghĩa thú, vì kẻ khác rộng giải nói 
dạy, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn ở đời quá khứ, vị lai và hiện tại các Đức Phật mười phương nói ra 
pháp môn, tự mình năng như thật như thuyết tu hành, cũng năng phương tiện khuyên kẻ khác như 
thật như thuyêt tu hành, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn ở thế giới tối tăm nơi mười phương hằng hà sa thầy và ở trong chỗ 
trung gian của thê giới mà ánh sáng nhật nguyệt thảy chỗ chắng soi thâu, vì làm sáng chói, thời nên 
học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ- tát Ma-ha-tát muốn ở thế giới ngu ám trong mười phương hằng hà sa thảy, chúng hữu 
tình ở trong ấy tà kiến lắm thạnh: Chẳng tin ác hành, chẳng tin diệu hành, chẳng tin quả dị thục của 


ác hành diệu hành, chẳng tin đời trước, chẳng tin đời sau, chẳng tin khổ đế, chẳng tin tập đế, chẳắng 
tin diệt đế, chẳng tin đạo đế, chẳng tin bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tỉnh tiến, tĩnh lự, bát-nhã, hết thảy 
các hành năng được quả báo thế gian và xuất thế gian, chẳng nghe tên Phật tên Pháp tên Tăng, 
phương tiện khai hóa khiến khởi sinh Chánh kiến, nghe danh Tam bảo vui mừng tin thọ, nới bỏ các 
ác hành tu các điều lành, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đem oai lực của mình khiến hữu tình trong thế giới mười phương 
hằng hà sa thảy: kẻ mù thấy được, kẻ điếc nghe được, kẻ câm nói được, kẻ cuồng nhớ được, kẻ loạn 
được định, kẻ nghèo được giàu, kẻ trần được áo, kẻ đói được ăn, kẻ khát được uống, kẻ bệnh được 
lành, kẻ xấu được lịch đẹp, kẻ hình tàn tật được đầy đủ, kẻ căn khuyết được viên mãn, kẻ mê ngất 
được tỉnh và kẻ mỏi mệt được yên khỏe, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Ộ Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đem oai lực của mình khiến hữu tình trong thế giới mười phương 
hăng hà sa thảy: từ tâm đôi nhau như cha mẹ, như anh như em, như chị như em, như bạn, như thân 
thuộc, chăng trái lần nhau, lân lượt vì làm lợi ích an vui cho nhau, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


_ Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đem oai lực của mình khiến hữu tình trong mười phương thế giới 
hăng hà sa thảy, kẻ đang ở ác thú đêu thoát ác thú sanh về thiện thú, kẻ đang ở thiện thú thường ở 
thiện thú mà chăng đọa ác thú, thòi nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Ộ Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đem oai lực của mình khiến hữu tình trong thế giới mười phương 
hăng hà sa thảy, kẻ tập luyện ác nghiệp đêu tu hành thiện nghiệp thường không nhàm mỏi, thời nên 
học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đem oai lực của mình khiến hữu tình trong thế giới mười phương 
hằng hà sa thảy, các kẻ phạm giới đều trụ nhóm giới, các kẻ tán loạn đều trụ nhóm định, các kẻ ngu sỉ 
đều trụ nhóm huệ, các kẻ chưa được trụ nhóm giải thoát đều trụ nhóm giải thoát, kẻ chưa được giải 
thoát tri kiến đều trụ nhóm giải thoát tri kiến, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn đem oai lực của mình khiến hữu tình trong thế giới mười phương 
hằng hà sa thảy, kẻ chưa thấy Đề lý khiến cho được thấy mà an trụ quả Dự lưu, hoặc quả Nhất Lai, 
hoặc quả Bắt hoàn, hoặc khiến chứng được quả A-la-hán, hoặc khiến chứng được Độc giác Bồ-đề, 
hoặc khiến chứng được cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn học thù thắng oai nghỉ của các Đức Phật, để khiến các hữu tình 
xem đó không chán, dứt tât cả ác, sinh tâầt cả thiện, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tác lên suy nghĩ này: Ta ở thời nào được như voi 
chúa xem, vì chúng mà thuyêt pháp dung nghỉ nghiêm nghị? Bô-tát Ma-ha-tát ầy muôn thành tựu 
việc này, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tác lên suy nghĩ này: "Ta ở thời nào nghiệp thân ngữ ý thảy đều thanh 
tịnh, tùy theo trí huệ mà hành?"' Bô-tát Ma-ha-tát ây muôn thành tựu việc này, thời nên học Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tác lên suy nghĩ này: '"Ta ở thời nào chân chẳng đạp đất như lượng bốn 
ngón, tự tại mà đi?" Bô-tát Ma-ha-tát ầy muôn thành tựu việc này, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tác lên suy nghĩ này: '"Ta ở thời nào sẽ được vô lượng trăm ngàn trăm ức 
muôn ức tròi Tứ đại vương chúng, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời 
Tha hóa tự tại, tròi Phạm chúng, tròi Phạm phụ, tròi Phạm hội, tròi Đại phạm, trời Quang, tròi 
Thiếu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, 
trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, trời Vô phiền, trời 
Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh, cùng các long thần cúng dường cung 


kính, tôn trọng ngợi khen, mà dắt nhau đến cội Bồ-đề để đi vòng quanh?"' Bồ-tát Ma-ha-tát Ấy muốn 
thành tựu việc này, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tác lên suy nghĩ này: '"Ta ở thời nào sẽ được vô lượng trăm ngàn trăm ức 
muôn ức trời Tứ đại vương chúng cho đền trời Sắc cứu cánh và các long thân ở dưới cội Bô-đề lầy bảo 
y làm tòa?"' Bô-tát Ma-ha-tát ầy muôn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tác lên suy nghĩ này: '"'Ta ở thời nào sẽ ngồi xếp bằng tréo chân dước cội 
Bồ-đề, rồi lấy các diệu tướng mà trang nghiêm nơi tay và đập mạnh xuống đại địa khiến cho vị địa 
thần kia và các quyến thuộc đồng thời vọt hiện lên vì làm chứng minh? "' Bồ-tát Ma-ha-tát ấy muốn 
thành tựu việc này thì nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tác lên suy nghĩ này: '"Ta ở thời nào, ngồi cội Bồ-đề hàng phục các ma, 
chứng được Vô thượng Chánh đăng Bô-đê?"' Bô-tát Ma-ha-tát ầy muôn thành tựu việc này, thời nên 
học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tác lên suy nghĩ này: "Ta ở thời nào chứng được Chánh đẳng giác rồi, 
tùy chỗ địa phương, đi đứng ngôi nắm, đêu là kim cương? '' Bô-tát Ma-ha-tát ây muôn thành tựu việc 
này, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tác lên suy nghĩ này: "Ta ở thời nào sẽ bỏ ngôi nước, nội ngày xuất gia 
liền thành Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, cũng tức ngày đó quay xe diệu pháp, tức khiến vô lượng vô 
số hữu tình xa trần lìa biển khỗ sinh tịnh pháp nhãn? Lại khiến vô lượng vô số hữu tình hết hắn các 
lậu, tâm huệ giải thoát? Cũng khiến vô lượng vô số hữu tình đều đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề 
được chẳng trở lui?" Bồ-tát Ma-ha-tát ấy muốn thành tựu việc này, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa. 

Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tác lên suy nghĩ này: '"Ta ở thời nào sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ- 
đề, vô lượng vô số Thanh văn, Bồ tát làm chúng đệ tử? Một thời thuyết pháp, vô lượng vô số các loại 
hữu tình chẳng khởi nơi tòa, đồng thời chứng được quả A-la-hán, vô lượng vô số các loại hữu tình 
chẳng khởi nơi tòa, đồng đối với Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề được Bắt thối chuyển?"' Bồ-tát Ma-ha- 
tát ấy muốn thành tựu việc này, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tác lên suy nghĩ này: "Ta ở thời nào thọ lượng vô tận, thân có vô lượng 
vô biên quang minh tướng hảo trang nghiêm, kẻ xem không chắn, khi đi tuy có hoa sen ngàn cánh tự 
nhiên vọt hiện lên hằng đỡ nơi chân, mà cũng khiến trên đất hiện lên dấu ngàn vằng tròn. Giở chân 
bước đi đại địa chấn động, nhưng chẳng nhiễu não hữu tình nơi đất. Mỗi khi muốn đoái xoay là cả 
thân đều chuyển theo, chân đi giẫm đến chỗ nào đều thấu mé kim cương như lượng bánh xe, đất cũng 
tùy mà chuyển theo?" Bồ-tát Ma-ha-tát ấy muốn thành tựu việc này, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tác lên suy nghĩ này: "Ta ở thời nào tất cả thân tướng lóng đốt đều 
phóng ra vô lượng vô sô ánh sáng soi khắp mười phương vô biên thê giới, tùy soi đên chỗ nào vì các 
hữu tình mà làm đại lợi ích?'"' Bô-tát Ma-ha-tát ây muôn thành tựu việc này, thì nên học Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tác lên suy nghĩ này: '"Ta ở thời nào sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ- 
đề, trong cõi Phật ta không có tất cả những tên tham dục, sân nhué, ngu sỉ thảy, cũng chẳng nghe có 
địa ngục, bàng sanh, quỷ giới và ác thú?" Bồ-tát Ma-ha-tát ấy muốn thành tựu việc này, thì nên học 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tác lên suy nghĩ này: '"Ta ở thời nào sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ- 
đề, trong cõi Phật ta có các loại hữu tình thành tựu diệu huệ như các cõi Phật khác, mỗi hằng khởi lên 
nghĩ rằng: Bồ thí, điều phục, an nhẫn, dũng tiến, tịch tĩnh và đế quán, lìa các buông lung, siêng tu 
phạm hạnh, với các hữu tình từ bi hỷ xả, chẳng xúc hại nhau, đâu chẳng lành thay?'"' Bồ-tát Ma-ha- 
tát ấy muốn thành tựu việc này, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tác lên suy nghĩ này: Ta ở thời nào sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ- 
đề, trong cõi Phật ta có các loại hữu tình trọn nên các món công đức thù thắng, được các Đức Phật và 
Bồ tát trong các cõi Phật khác đều cùng ngợi khen?'"' Bồ-tát Ma-ha-tát ấy muốn thành tựu việc này, 
thì nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tác lên suy nghĩ này: "Ta ở thời nào sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bằ- 
đê, việc giáo hóa đã chu toàn, sau khi vào Niệt bàn, Chánh pháp không có thời kỳ diệt tận, đề thường 
vì hữu tình làm việc lợi ích? "' Bô-tát Ma-ha-tát ầy muôn thành tựu việc này, thời nên học Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tác lên suy nghĩ này: '"Ta ở thời nào sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ- 
đề, các loại hữu tình ở trong thế giới mười phương đều như hằng hà sa thảy, kẻ nghe danh hiệu Ta 
quyết được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề?" Bồ-tát Ma-ha-tát ấy muốn thành tựu việc này, thời nên 
học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được những bao công đức hiếm có vô lượng vô số bất 
khả tư nghì này thảy, thời nên học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


-== 0()0 -=- 


